Ghé cửa “đèn” ETH Zũrich ngày xuân Giáp Thìn 


Nguuên Minh Hoàng 
Hà Nội, ngày mùng Hai, Tết Giáp Thìn 2024 (tức ngày 1o tháng 2 Dương lịch) 


Ngày xuân, đi du xuân trên Internet. Có thời gian lang thang tìm đọc, cũng là niềm vui với người làm nghề 
nghĩ-viết. 


À3 


Thé rồi, tình cờ ghé thăm cửa “đền” ETH Zirich, bỗng lại có một niềm vui khác: gặp lại “người quen”. Ấy 
chính là cuốn sách A Neu Theoru oƒ Serendipitu, trong đó, tôi tham gia một số chương [1]. Nay đã có sự 
hiện diện trong ETH Library (xem trong hình dưới.) 


@ = ” s2 B R B ˆ^ 
Link ca Zioerver Drucken 8è~ex E12 expe“tie-en tadúcte — wende key 

Abholen a R 

Bibliott —. 

ETH Z Ũ 

FTt 

w/eite 

te?eroptonen https://eth.swisscowery.sÌsp.ch/permalink/41SLSP_£TH/Ishl64/alma391171021533805501 

Sende nan 


H Link in die Zwiacherablaze kopteren 


Details 
Titel Á new theory oÍ serendipn8ty : nature, energence and raechanisrr 
Verantwortung Quan-tloang Vuoag [Fditor) ; the centre for Interdisciplinary social research, phen:aa university 
Publikntion Warxchau : De Grưyter 
Ausgabe, 0atum J2022] 
Fozmat X:V, 240 Seiten : Illustfrationen, Diagramme 
Sprache Engl:‹sch 
thema Serendiptty 
Ktawxsifikationen 00 (Dewey] 
AK 26700 (KV 
Identifikator ISBM : 8 
ISBA : 9 
Mitzriikerde r Vuoog, Quaa-†loang (Herausgeber in 


ETH Zirich Permalink: https://eth.swisscovery.sÌsp.ch/permalink/41SLSP_ ETH/Ishl64/ 
almao911710215338055O01 


Gọi ETH Zirich là một ngôi đèn khoa học nhân loại chăng có gì quá. Nơi đây, 32 giáo sư giải thưởng Nobel 
đã được trao gửi. Nhà bác học vật lý vĩ đại nhất thế kỷ XX, và cũng của mọi thời đại, Albert Einstein là sinh 
viên, sau đó là giáo sư tại chính nơi này. Đây là nơi Einstein đặt nền móng cho rất nhiều tư tưởng lớn suốt 


cuộc đời. 


Mùa xuân đang mang đến sức sống mà bài viết mới đây gọi là vận thế đất nước [2]. 
References 


[ri] Quan-Hoang Vuong. (Ed.). (2022). A neuu theor oƒ serendipit: Nature, emergence and mechanism. 
Walter De Gruyter GmbH. 


[2z] Cơ Thiện. (2o24). Ngày đầu năm mới. https://kinhtevadubao.vn/ngay-dau-nam-moi-281o2.html 


